Yêu tô ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn học cử nhân ngành logistic... 


lof9 


Tạp chí e-ISSN: 2734-9365 


Kinh (ế 
và Iư báo 


teonomy & Ferecast Reia ®)nìÏ Ï ne 
VIỆN PHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 


Trang chủ/Diễn đàn khoa học/Nghiên cứu - Trao đổi 
Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn học cử nhân 
ngành logistics của sinh viên địa bàn TP. Hà Nội 


15:49 | 01/08/2024 


[HärÄ Nghiên cứu này tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn học cử nhân ngành logisitics của sinh 
viên, qua đó đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của logistics Việt Nam 
trong chuỗi dịch vụ toàn cầu. 


ThS. Nguyễn Cương 
Lâ Minh Ngọc 
Trường Đại học Ngoại thương 
Tóm tắt 


Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu các yếu tố quyết định đến ý định lựa chọn chương trình cử nhân ngành logistics 
của sinh viên trên địa bàn TP. Hà Nội. Sử dụng thuyết hành động hợp lý (TRA), kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, Thái độ và 
Chuẩn chủ quan có ảnh hưởng đến ý định lựa chọn chương trình cử nhân ngành logistics của sinh viên. Dựa trên phát hiện 
này, nghiên cứu đề xuất một số biện pháp tạo động lực và thu hút người học theo đuổi cử nhân ngành logistics. 


Từ khóa: đào tạo ngành logistics, nhân lực ngành logistics, cử nhân ngành logistics, thuyết hành động hợp lý, Việt Nam 
Summary 


This study aims to identify the factors determining the intention to choose a bachelors degree program in logistics of 
students in Hanoi City. Using the theory of reasoned action (TRA), the research results show that, Attitude and Subjective 
Norms impact the intention to choose a bachelors degree program in logistics of students. Based on this finding, the study 
proposes several measures to motivate and attract students to pursue a bachelors degree in logistics. 


Keywords: logistics training, logistics human resources, logistics bachelor, theory of reasoned action, Vietnam 
GIỚI THIỆU 


Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia Đông Nam Á có tiềm năng lớn trong phát triển cả cơ sở hạ tầng và hệ thống logistics. Ngày 
14/02/2017, Thủ tướng Chính phủ đã thông qua Quyết định số 200/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động nâng cao năng 
lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025. Quyết định này thể hiện sự quan tâm của Chính phủ 
đối với một lĩnh vực rất quan trọng của nền kinh tế. Thực tế cho thấy, nguồn nhân lực chính là vấn đề nan giải nhất của 
ngành logistics hiện nay, do phát triển nóng nên nguồn nhân lực của ngành này vừa thiếu, vừa yếu. Vì vậy, việc tìm hiểu các 
nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn học cử nhân ngành logisitics của sinh viên là cần thiết, qua đó đề xuất giải pháp 
phát triển nguồn nhân lực giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của logistics Việt Nam trong chuỗi dịch vụ toàn cầu. 


CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Cơ sở lý thuyết 
Khái niệm và vai trò của logistics 


Logistics là các hoạt động dịch vụ kết nối chặt chẽ tất cả các hoạt động kinh tế từ sản xuất, phân phối đến bán hàng trong 
thị trường. Chính vì vậy, logistics được coi là “huyết mạch” của nền kinh tế, là thành phần chính của thương mại và là nhân tố 
đóng góp chính cho nền kinh tế và tăng trưởng kinh tế ở hầu hết các quốc gia (Evangelista và cộng sự, 2017). Logistics cho 
phép các doanh nghiệp nội địa đánh dấu sự hiện diện của mình trên thị trường toàn cầu. Theo Kovács và Kot (2016), 
logistics giúp tiết kiệm chỉ phí lưu thông trong quá trình phân phối hàng hóa, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của sản 
phẩm. Thêm vào đó, logistics mang lại sự thuận lợi về thời gian và địa điểm cho doanh nghiệp. 


Thuyết hành động hợp lý (TRA) 


Lý thuyết TRA do Ajzen và Fishbein (1975, 1980) phát triển để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định và hành vi thực 
tế. Thuyết TRA cho rằng, ý định của một cá nhân dẫn đến hành vi của người đó được quyết định bởi thái độ của cá nhân đối 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/print_article&i=29410 


8/1/2024. 4:12 PM 


Yêu tô ảnh hưởng đên quyêt định lựa chọn học cử nhân ngành logisfic... 


2of9 


với việc thực hiện hành vi và các chuẩn chủ quan xung quanh việc thực hiện các hành vi đó. 


Thái độ của một cá nhân đối với việc thực hiện một hành vi cụ thể liên quan đến đánh giá của họ về kết quả của hành vi đó. 
Nếu một người tin rằng hành vi sẽ mang lại kết quả tích cực, họ sẽ có xu hướng thực hiện hành vi đó. Ngược lại, nếu họ tin 
rằng kết quả sẽ tiêu cực, khả năng thực hiện hành vi của họ sẽ giảm. Các đánh giá tích cực và tiêu cực đấy đến từ sự tương 
tác của thông tin trong tâm trí (Vuong và Nguyen, 2024). 


Chuẩn chủ quan nói về ảnh hưởng của áp lực xã hội đối với việc thực hiện một hành vi cụ thể. Điều này có nghĩa là cá nhân 
sẽ xem xét quan điểm của những người quan trọng đối với họ, như gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, về việc họ thực hiện 
hành vi dự định. Nếu họ nhận thấy sự ủng hộ, khả năng thực hiện hành vi sẽ cao hơn và ngược lại nếu nhận thấy sự phản 
đối. 


Ứng dụng TRA trong việc lựa chọn ngành học được tìm thấy trong một số nghiên cứu gần đây (Zhang, 2007; Kuechler, 
McLeod và Simkin, 2009; Kumar và Kumar, 2013; Cheng và Yuen, 2022). Tất cả những nghiên cứu này cho thấy, TRA có thể 
áp dụng trong việc điều tra và hiểu các yếu tố quyết định hành vi của sinh viên đối với việc lựa chọn học tập. 


Giả thuyết và mô hình nghiên cứu 
Thái độ và ý định 


Dựa trên lý thuyết TRA, thái độ đối với việc thực hiện một hành vi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ý định thực hiện hành vi cụ thể 
đó (Ajzen và Fishbein, 1980). Vì vậy, sinh viên đánh giá như thế nào về việc học cử nhân ngành logistics có thể ảnh hưởng 
đến ý định chọn ngành của họ. Các nghiên cứu trước đây về việc ra quyết định của sinh viên đã xác định một số yếu tố có 
thể ảnh hưởng đến thái độ của sinh viên đối với việc lựa chọn chương trình học, đó là: cơ hội việc làm, mức lương, hình ảnh 
xã hội, nhận thức khó khăn và sự quan tâm thực sự (Kumar và Kumar, 2013; Kuechler, McLeod và Simkin, 2009). Trên cơ sở 
đó, giả thuyết sau đây được phát triển: 


H1: Thái độ đối với việc học chương trình cử nhân logistics ảnh hưởng đến Ý định học chương trình cử nhân ngành logistics. 


HI.1: Cơ hội việc làm ảnh hưởng đến Thái độ với việc lựa chọn chương trình cử nhân ngành logistics. 


HI1.2: Mức lương ảnh hưởng đến Thái độ với việc lựa chọn chương trình cử nhân ngành logistics. 


HI.3: Hình ảnh xã hội ảnh hưởng đến Thái độ với việc lựa chọn chương trình cử nhân ngành logistics. 


HI1.4: Nhận thức khó khăn ảnh hưởng đến Thái độ với việc lựa chọn chương trình cử nhân ngành logistics. 


HI.5: Sự quan tâm thực sự ảnh hưởng đến Thái độ với việc lựa chọn chương trình cử nhân ngành logistics. 


HI1.6: Sự quan tâm thực sự ảnh hưởng đến Ý định lựa chọn học chương trình cử nhân ngành logistics. 


Chuẩn chủ quan và ý định 


Dựa trên lý thuyết TRA, chuẩn chủ quan của một người sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ý định thực hiện hành vi cụ thể đó của họ 
(Ajzen và Fishbein, 1980). Vì vậy, những người xung quanh sinh viên như: gia đình, bạn bè, bạn học, giáo viên (Cohen và 
Hanno, 1993; Malgwi và cộng sự, 2005; Zhang, 2007; Kuechler, McLeod và Simkin 2009) nghĩ như thế nào về việc học ngành 
logistics có thể ảnh hưởng đến ý định chọn ngành của họ. Vì vậy, nhóm tác giả đưa ra giả thuyết: 


H2: Chuẩn chủ quan ảnh hưởng đến Ý định lựa chọn học chương trình cử nhân ngành logistics. 


H2.1: Gia đình ảnh hưởng đến Ý định lựa chọn học chương trình cử nhân ngành logistics. 


H2.2: Bạn bè và bạn học ảnh hưởng đến Ý định lựa chọn học chương trình cử nhân ngành logistics. 


H2.3: Giáo viên ảnh hưởng đến Ý định lựa chọn học chương trình cử nhân ngành logistics. 
Dựa trên các giả thuyết trên, nhóm tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu như sau: 


Hình 1: Mô hình nghiên cứu 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29410 


8/1/2024, 4:12 PM 


Yêu tô ảnh hưởng đên quyết định lựa chọn học cử nhân ngành logistic... 


3of9 


Cơ hội việc làm 


Thái độ với việc lựa 
chọn học cử nhân 
chuyên ngành logistics 
Nhận thức khó khăn 


Sự quan tâm thực sự 


Ý định lựa chọn học 
chương trình cử nhân 
ngành logistics 


| Gia đình 


| Bạn bẻ, bạn học 


| Giáo viên 


Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất 
Phương pháp nghiên cứu 
Thiết kế nghiên cứu 
Nghiên cứu đã sử dụng bản khảo sát ẩn danh, gồm 3 phần: Phần 1 thu thập thông tin cá nhân của đối tượng khảo sát; Phần 
2 đánh giá của người được khảo sát về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chuyên ngành logistics thông qua 
các thông tin liên quan đến: cơ hội việc làm, mức lương, nhận thức khó khăn, hình ảnh xã hội, sự quan tâm; Phần 3 đánh giá 
của người được khảo sát về ý định lựa chọn học chương trình cử nhân ngành logistics, thái độ với việc lựa chọn chuyên 


ngành và người giới thiệu nổi bật. Bảng câu hỏi được thiết kế theo thang đo Likert 5 điểm. Thang đo nghiên cứu trình bày tại 
Bảng 1. 


Bảng 1: Thang đo các nhân tố 


I. Ý định lựa chọn học chương trình cử nhân ngành logistics 


' YD1 Tôi dự kiến chọn chuyên ngành logistics 


2 YD2 Có khả năng là tôi sẽ chọn chuyên ngành logistics 


II. Thái độ với việc lựa chọn chuyên ngành logistics 


3 TD1 Tôi cảm thấy lựa chọn học ngành logistics dường như là một ý tưởng tốt 


4 1B”? Khi chọn chuyên ngành logistics, tôi cảm thấy là một lựa chọn khôn ngoan 


III. Người giới thiệu nổi bật 


5 GD Gia đình muốn tôi chọn chuyên ngành logistics 
6 BB Bạn bè, bạn học nghĩ tôi nên chọn chuyên ngành logistics 
7 GV Giáo viên đề xuất rằng tôi nên học ngành logistics 


IV. Cơ hội việc làm 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29410 


8/1/2024, 4:12 PM 


Yêu tô ảnh hưởng đên quyết định lựa chọn học cử nhân ngành logistic... 


4of9 


sát 


8 CHVL1 Nếu tôi chọn ngành logistics, sẽ có sẵn việc làm cho tôi khi tôi tốt nghiệp 

9 CHVL 2 Nếu tôi chọn ngành logistics, thì sau khi tốt nghiệp tôi sẽ có rất nhiều cơ hội việc làm 

10 CHVL3 "3 tôi chọn ngành logistics, thì sẽ luôn có nhu cầu thị trường lớn đối với nhân sự ngành 
này 

V. Mức lương 

TỊÍ L1 Tôi sẽ có thể kiếm được việc làm lương cao nếu tôi tốt nghiệp ngành logistics 

12 L2 Mức lương khởi điểm của tôi sẽ hợp lý nếu tôi tốt nghiệp ngành logistics 

VI. Nhận thức khó khăn 

13 ITKKT1 Đối với tôi, các chương trình học logistics rất chuyên sâu 

14 TKK 2 Tôi nghĩ chuyên ngành logistics rất khó 

1D TKK 3 Tôi nghĩ chuyên ngành logistics có yêu cầu cao 

VII. Hình ảnh xã hội 

16 AXHI Tôi nghĩ các doanh nghiệp luôn đánh giá cao vai trò của các chuyên gia logistics 

17 AXH2 Khi trở thành chuyên gia ngành logistics, tôi cảm thấy mình có uy tín xã hội cao 

VIII. Sự quan tâm thực sự 

18 QT1 Tôi chọn chuyên ngành học dựa trên sở thích của mình 

19 QT2 Tôi chọn chuyên ngành học dựa trên sự quan tâm của mình 

20 QT3 Tôi thực sự đam mê chuyên ngành logistics 


Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất 
Thu thập dữ liệu và phân tích 


Nhóm tác giả gửi đường link Google Drive đến đối tượng nghiên cứu được khảo sát để lấy dữ liệu, họ là sinh viên đang theo 
học cử nhân ngành logistics tại các trường đại học trên địa bàn TP. Hà Nội từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2024. Sau đó, các 
dữ liệu sẽ được tổng hợp, chọn lọc các kết quả hợp lệ và sắp xếp trong Excel, đưa lên SPSS để xử lý dữ liệu. Nghiên cứu sử 
dụng SmartPLS 4.0 để phân tích dữ liệu thu được. Bài viết sử dụng cách viết số thập phân theo chuẩn quốc tế. 


KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Đánh giá mô hình đo lường 


Khi xây dựng mô hình đo lường cho nghiên cứu này, các biến số (tức là các khái niệm nghiên cứu) và các mục cấu thành 
biến số (tức là các biến quan sát) đã được phân tích để xác định biến nào được coi là biến quan sát kết quả - reflective 
indicator, biến nào được coi là biến quan sát nguyên nhân - formative indicator. Tất cả các mục liên quan đến Cơ hội việc 
làm, Mức lương, Hình ảnh xã hội, Nhận thức khó khăn, Sự quan tâm thực sự được xác định là các biến quan sát kết quả. 
Trong khi đó, các mục hình thành Chuẩn chủ quan (Gia đình, Bạn bè và bạn học, Giáo viên) được xác định là các biến quan 
sát nguyên nhân. 


Để kiểm tra chất lượng biến quan sát kết quả, nghiên cứu sử dụng hệ số tải ngoài (outer loading). Bảng 2 cho thấy, hệ số tải 
ngoài của các biến quan sát đều > 0.7, chứng tỏ các biến đều có ý nghĩa. Đối với các biến quan sát nguyên nhân, kết quả 
Bảng 3 cho thấy, trọng số ngoài của các biến quan sát nguyên nhân đều < 0.05, cho thấy biến quan sát đó có ý nghĩa. 


Bảng 2: Hệ số tải ngoài của các biến quan sát kết quả 


CHVL HAXH ML NTKK QT TD YD 
CHVLT1 0.827 
CHVL2 0.784 
CHVL3 0.862 
HAXHI 0.883 
HAXH2 0.890 
ML1 0.910 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29410 


8/1/2024, 4:12 PM 


Yêu tô ảnh hưởng đên quyêt định lựa chọn học cử nhân ngành logisfic... https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/print_article&i=29410 


ML2 0.877 


NTKKT1 0.843 
NTKK2 


0.854 


NTKK3 0.830 


QT1 0.841 


QT2 0.847 


QT3 0.849 


TD1 0.881 


TD2 0.893 


YD1 0.878 


YD2 0.886 


Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm tác giả 


Bảng 3: Trọng số ngoài của các biến quan sát nguyên nhân 


Hệ số tác | Số trung bình Thống kê kiểm p- 
động chuẩn | mẫu hàng | Độ lệch chuẩn (STDEV) định (I0/ se 
hóa (O) (M) STDEVI) 
GV->CCQ |0.455 0.455 0.088 9.174 0.000 
GD->CCQ |0.457 0.450 0.094 4.842 0.000 
BB->CCQ |0.451 0.448 0.103 4.391 0.000 


Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm tác giả 


Để đánh giá độ tin cậy thang đo kết quả, nghiên cứu sử dụng hệ số Cronbachs Alpha và độ tin cậy tổng hợp, đồng thời đánh 
giá tính hội tụ thang đo kết quả bằng cách xem xét phương sai trung bình được trích (AVE). Bảng 4 cho biết, hệ số 
Cronbachs Alpha của các khái niệm nghiên cứu đều > 0.7; độ tin cậy tổng hợp đều > 0.8, vượt qua tiêu chuẩn ít nhất là 0.7 
để đảm bảo tính nhất quán nội bộ và độ tin cậy. Tóm lại, các khái niệm nghiên cứu sử dụng trong phân tích có tính nhất 
quán nội bộ tốt và độ tin cậy cao. Ngoài ra, giá trị AVE của các biến nghiên cứu đều lớn hơn 0.5, chứng minh rằng có giá trị 
hội tụ của các khái niệm nghiên cứu kết quả sử dụng trong phân tích. 


Bảng 4: Tiêu chí chất lượng của biến nghiên cứu kết quả 


Cronbachs Alpha Độ tin cậy tổng hợp AVE 
CHVL 0.766 0.865 0.681 
HAXH 0.727 0.880 0.786 
ML 0.750 0.888 0.799 
NTKK 0.795 0.880 0.710 
QT 0.801 0.883 I8),21I 
TD 0.729 0.880 0.787 
YD 0.714 0.875 (0).////7/ 
Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm tác giả 
Từ Bảng 5, nhóm tác giả thấy rằng, hệ số tải chéo (bôi đậm) đều lớn hơn hệ số tải ngoài của tất cả các khái niệm nghiên cứu 


khác. Như vậy, các khái niệm nghiên cứu có giá trị phân biệt (Hair và cộng sự, 2011). 


Bảng 5: Hệ số tải ngoài và hệ số tải chéo của các biến quan sát đo lường kết quả 


CHVL HAXH ML NTKK QT TD YD 
CHVL1 0.827 0.170 0.138 0.336 0.244 0.487 0.3951 
CHVL2 0.784 0.295 0.090 0.248 0.194 0.442 0.387 
CHVL3 0.862 0.246 0.169 0.394 0.289 0.545 0.412 


5sof9 8/1/2024. 4:12 PM 


Yêu tô ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn học cử nhân ngành logistic... 


6of9 


HAXH1 0.247 0.883 0.175 0.118 0.174 0.422 0.385 
HAXH2 0.259 0.890 0.120 0.178 0190 0.435 0.309 
ML1 0.145 0.164 0.910 0.236 0.334 0.442 0.343 
ML2 0.147 0.131 0.877 0.204 0277 0.381 0.327 
NTKK1 0.323 0.091 0.260 0.843 0.328 0.459 0.309 
NTKK2 0.341 0.236 0.170 0.854 0.284 0.468 0.386 
NTKK3 0.348 0.091 0.193 0.830 0.166 0.431 0.336 
QT1 0.239 0.192 (027/5) 0.238 0.841 0.329 0.320 
qT2 0.287 0.149 0.236 0.257 0.847 0.343 0.301 
QT3 0.230 0.179 0.349 0.289 0.849 0.379 0.342 
TDT 0.535 0.426 0.377 0.483 0.328 0.881 0.605 
TD2 0.526 0.432 0.442 0.472 0.407 0.893 0.647 
YD1 0.420 0.375 0.358 0.307 0.334 0.658 0.878 
YD2 0.399 0.315 0.303 0.412 0.397 0.589 0.886 


Nguồ 


Kết quả Bảng 6 cho biết, tất cả các biến quan sát nguyên nhân có VỊF < 5, nhu 
các biến quan sát của Chuẩn chủ quan (Hair và cộng sự, 2011). 


Bảng 6: Chỉ số VIF của biến quan sát nguyên nhân 


n: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm tác giả 


vậy không xảy ra tình trạng cộng tuyến giữa 


VIF 
GV 1.177 
GD 1.147 
BB 1.191 


Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm tác giả 


Đánh giá mô hình cấu trúc 


Hệ số VỊF của các biến độc lập được trình bày trong Bảng 7 đều < 3, chứng tỏ mô hình không gặp phải hiện tượng cộng 
tuyến. Điều này có nghĩa là, các hệ số hồi quy được ước lượng một cách ổn định và có thể tin cậy được, giúp đảm bảo tính 


chính xác của các kết luận về mối quan hệ giữa các biến trong mô hình. 


Bảng 7: Chỉ số VIF của các biến độc lập 
VIF 
CCQ -> YD 1.612 
CHVL -> TD 1.300 
HAXH -> TD 1.117 
ML -> TD 1171 
NTKK -> TD I277 
QT -> TD .262 
QT ->YD 1227 
TD -> YD 1.721 


Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm tác giả 


Mô hình cấu trúc tiếp tục được xem xét với việc sử dụng kỹ thuật bootstrapping cho lượng mẫu phóng đại có lặp lại là 5,000 
mẫu (n = 5,000), với cỡ mẫu ban đầu là 152. Hình 2 thể hiện kết quả mô hình cấu trúc PLS-SEM với các giá trị p-value được 


trích xuất từ kết quả bootstrapping. 


Hình 2: Kết quả đánh giá mô hình hóa phương trình cấu trúc 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/print_article&i=29410 


8/1/2024. 4:12 PM 


Yêu tô ảnh hưởng đên quyết định lựa chọn học cử nhân ngành logistic... 


7of9 


0.346 (0.000) 
0.267 (0.000) 
0.289 (0.000) 


0.261 (0000) _ .... 


0.082 (0.135) 


ẫ + : 


0.06 (04290) 


0457 (009) œq 
049S(000g 945140999 


Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm tác giả 


Theo đó, cả hai yếu tố Thái độ, Chuẩn chủ quan đều có ý nghĩa thống kê (p = 0.000) và ảnh hưởng đến Ý định lựa chọn 
chương trình cử nhân logistics. Kết quả này ủng hộ H1 và H2. Thái độ và Chuẩn chủ quan có B lần lượt là 0.460 và 0.361, 
nghĩa là 2 yếu tố này ảnh hưởng tích cực đến ý định lựa chọn chuyên ngành của sinh viên. Trong đó, Thái độ là yếu tố ảnh 
hưởng mạnh hơn. 


Cơ hội việc làm có 8 = 0.346 và p = 0.000, nên yếu tố này có ảnh hưởng tích cực đến Thái độ của sinh viên. Như vậy, giả 
thuyết H1.1 được ủng hộ. 


Mức lương cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc ảnh hưởng tích cực đến Thái độ với B = 0.267, p = 0.000. Giả thuyết H1.2 
được ủng hộ. 


Hình ảnh xã hội có 8 = 0.280, p = 0.000, nên có ảnh hưởng tích cực đến Thái độ của sinh viên. Giả thuyết H1.3 được ủng hộ. 


Nhận thức khó khăn là yếu tố có ảnh hưởng thấp nhất đến Thái độ với 8 = 0.261 và p = 0.000. Kết quả này cho thấy, giả 
thuyết H1.4 được ủng hộ. 


Sự quan tâm thực sự không có tác động đến Thái độ (B = 0.082 và p = 0.135) và cũng không ảnh hưởng đến Ý định lựa 
chọn chương trình cử nhân logistics (B = 0.066 và p = 0.290). Như vậy, giả thuyết H1.5 và H1.6 đều bị từ chối. 


Gia đình có B = 0.457 và p = 0.000, chứng tỏ yếu tố này có ảnh hưởng tích cực đến Chuẩn chủ quan. Đây cũng là yếu tố có 
ảnh hưởng cao nhất đến Chuẩn chủ quan. Như vậy, giả thuyết H2.1 được ủng hộ. 


Bạn bè, bạn học cũng được chứng minh có ảnh hưởng tích cực đến Chuẩn chủ quan với hệ số B = 0.451 và p = 0.000. Giả 
thuyết H2.2 được ủng hộ. 


Giáo viên có ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng đến Chuẩn chủ quan, với hệ số B = 0.455 và p = 0.000. Giả thuyết H2.3 được ủng 
hộ. Nghiên cứu nhận thấy, mức độ ảnh hưởng của 3 yếu tố hình thành Chuẩn chủ quan không quá cách biệt. 


KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý 


Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, Thái độ, Chuẩn chủ quan đều có ảnh hưởng tích cực đến Ý định lựa chọn chương trình cử 
nhân logistics của sinh viên. Trong đó, Cơ hội việc làm, Mức lương, Hình ảnh xã hội và Nhận thức khó khăn là những yếu tố 
có ảnh hưởng đến Thái độ. Gia đình, Bạn bè, bạn học và Giáo viên có ảnh hưởng đáng kể đến Chuẩn chủ quan. 


Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp sau nhằm thu hút sinh viên theo học cử nhân ngành logistics 
như sau: 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29410 


8/1/2024, 4:12 PM 


Yêu tô ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn học cử nhân ngành logistic... 


Sof9 


Đầu tiên, tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn cho các sinh viên ngành logistics. Chính phủ có thể xem xét tạo các công việc 
mới cho cử nhân ngành logistics tại các cơ quan và các văn phòng trực thuộc. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
thành lập các công ty logistics mới ở Việt Nam. 


Các cơ sở giáo dục đại học nên đẩy mạnh truyền thông các thông tin liên quan đến cơ hội việc làm trong ngành logistics. 
Ngoài ra, các doanh nghiệp có thể tham gia với nhà trường từ khâu tuyển sinh, chia sẻ các cơ hội, vị trí việc làm trong ngành 
với mức lương hấp dẫn, tạo ra bức tranh tổng quan về ngành logistics để các bạn học sinh hiểu rõ. 


Thứ hai, các trường đại học có thể giảm bớt giáo trình và lý thuyết, tăng cường kết hợp thực tiễn trong giảng dạy, ví dụ như 
kết hợp với các doanh nghiệp logistics để tăng cơ hội tham gia vào hoạt động thực tiễn doanh nghiệp cho sinh viên. Đồng 
thời, cần liên tục cập nhật các xu hướng mới trong ngành để đảm bảo sinh viên được trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức 
cần thiết. Bộ Giáo dục và Đào tạo nên đưa ra các chính sách khuyến khích các trường đại học, cao đẳng kinh tế và ngoại 
thương xây dựng phát triển các bộ môn và khoa, ngành liên quan đến logistics và tiếp tục cải tiến các chương trình hiện có, 
đồng thời chuẩn hóa hệ thống chứng nhận và chương trình đào tạo mẫu. 


Tiếp theo, nhận thức của sinh viên về hình ảnh xã hội của một chuyên ngành có thể bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp giữa các 
phương pháp tiếp cận truyền thống và đổi mới, do đó cần đảm bảo hình ảnh xã hội dựa trên sự thật, tránh các quan niệm 
sai lầm. Doanh nghiệp nên kết hợp với trường đại học tham gia chia sẻ tại các buổi tuyển sinh về những người thành công, 
nổi tiếng trong ngành logistics, từ đó nâng cao hình ảnh xã hội của ngành. 


Cuối cùng, các trường đại học nên kết hợp sử dụng phương tiện truyền thông và cách thực tiếp cận truyền thông để giới 
thiệu về chuyên ngành logistics đến phụ huynh, nhà trường, học sinh. Trường đại học có thể tổ chức các buổi tư vấn tuyển 
sinh trực tiếp, để có cơ hội tương tác, thảo luận với phụ huynh, giáo viên trong trường để giải đáp các thắc mắc của họ về 
ngành nghề, chương trình đào tạo, môi trường của đại học. Họ là những người tốt nhất sẽ giải thích và tư vấn cho con cái, 
học sinh của họ về tầm quan trọng của việc lựa chọn đúng chuyên ngành và triển vọng nghề nghiệp tương lai của ngành 
đó./. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Ajzen, I., Fishbein, M. (1975), A Bayesian analysis of attribution processes, sychological Bulletin, 82(2), 261- 277. 
2. Ajzen, I. and Fishbein, M. (1980), Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior, Prentice-Hall, Englewood Ciiffs. 


3. Anderson, M. M., Garman, A. N., .Johnson, T. J., Fogg, L., Walton, S. M., Kuperman, D. (2020), Understanding student 
preferences in the selection of a graduate allied health program: A conjoint analysis study, Journal of Allied Health, 49(3), 
208-217. 


4. Cheng, Œ. and Yuen, S.S.M. (2022), What determines logistics sub-degree students' decision to pursue a bachelors 
degree?, London Review of Education, 20(1). 


5. Cohen, J., Hanno, D. M. (1993), An analysis of underlying constructs affecting the choice of accounting as a major, Issues 
in accounting Education, 8(2). 


6. Evangelista, P. (2017), Information and communication technologies: a key factor in freight transport and logistics, In 
Training in Logistics and the Freight Transport Industry (pp. 15-36), Routledge. 


7. Hair, J. F, Ringle, C. M., Sarstedt, M. (2011), PLS-SEM: Indeed a silver bullet, Journal of Marketing theory and Practice, 
19(2), 139-152. 


8. Kováos, G., Kot, S. (2016), New logistics and production trends as the effect of global eeonomy changes, Polish Journal 
of Management Studies, 14(2), 115-126. 


9. Kuechler, W. L., McLeod, A., Simkin, M. G. (2009), Why dont more students major in IS2, Decision Sciences Journal of 
Innovative Education, 7(2), 463-488. 


10. Kumar, A., Kumar, P. (2013), An examination of factors influencing students selection of business majors using TRA 
framework, Decision Sciences Journal of Innovative Education, 11(1), 77-105. 


11. Malgwi, C. A., Howe, M. A. & Burnaby, P. A. (2005), Influences on Students' Choice of College Major, /Journal of Education 
for Business, 80(5), 275-282. 


2. Vuong, Q. H., Nguyen, M. H. (2024). Befter Economics for the Earth: A Lesson from Quantum and Information Theories. 
AISDL. 


13. Zhang, W. (2007), Why IS: Understanding undergraduate students' intentions to choose an Information Systems major, 
J. Inf. Syst. Educ., 18(4), 447-458. 


Ngày nhận bài: 20/6/2024; Ngày phản biện: 20/7/2024; Ngày duyệt đăng: 01/8/2024 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/print_article&i=29410 


8/1/2024. 4:12 PM 


Yêu tô ảnh hưởng đên quyêt định lựa chọn học cử nhân ngành logisfic... https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(2/prmt_article&i=29410 


URL: https://kinhtevadubao.vn/yeu-to-anh-huong-den-quyet-dinh-lua-chon-hoc-cu-nhan-nganh-logistics-cua-sinh-vien- 
dia-ban-tp-ha-noi-29410.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


2of9 8/1/2024, 4:12 PM 


